G.M. Ð. Hồ Ngọc Cẩn 


TRIẾT NHÂN 


TRI KY 


LA VRAIE SAGESSE 


Imprimerie De Phú Nhai 
1936 


IMPRIMATUR 
Fr. Joannes Serra OQ. P. 
Vịc, Prov, 


IMPRIMATUR 
1 Fr. PETRUS MUNAGORRI TRUNG O. P. 
Víc, Ap. 


BÀI LƯỢC THUYẾT 

Gẫm phận mình tài hèn trí bạc; dám đâu 
chữ hùng biện cao đàm: song nghĩ tình 
khách quý bạn vàng, mới ra tay luận bàn chân 
giả. Phàm người đời ai cũng muốn gọi rằng 
khôn, chẳng ai ưa mang tiếng đại; song dại 
khôn cách nhau một nước, mà tới lui lại rẽ hai 
đàng. Đàng khôn ấy là nẻo chính, đàng đại ắt 
thật nẻo tà, chính tà mà biết biện bác phân 
minh mới rõ tình là khôn dại. Chớ miệng 
mình xưng mình là khôn, thì chưa thật là 
khôn, mà miệng chúng gọi mình là dại thì 
cũng chưa chắc là dại. 

Thày Phu-tử rằng: Nhân giai uiết dự trí, 
sử nhỉ nạp chư cổ, hoạch hãm tỉnh chỉ 
trung, nhỉ mạc chỉ trì f† đã, nghĩa là ai ai 
cũng xưng mình là khôn, hay đâu chạy mắc 


4 


lưới, sa xuống hầm mà chẳng ai biết lánh 
cho khỏi. Xét nhời ấy đủ rõ miệng mình 
xưng mình khôn thì chưa chắc là khôn; xét 
cách ăn nết ở mới hay là khôn đại; xét cho 
tường biểu lý mới rõ được dại khôn. Chữ 
rằng: oật hữu bản mạt sự hữu chung th, 
trỉ kù tiên hậu, tắc cận đạo hí; vật có gốc có 
nøọn, việc có sau có trước, biết điều nào là 
trước điều nào là sau, ấy là gần nẻo khôn 
ngoan mà chớ. Vậy sự khôn ngoan thì ở tại 
nơi sự biết; biết cho đúng ấy gọi là khôn, 
biết không trúng đáng cho là dại. 

Tri kù tiên hậu; biết cái điều nào là 
trước cái điều nào là sau, và cái nào phải 
biết trước, cái nào nên biết sau, thì cũng 
phải xét nữa, mới kể là khôn. Thế gian có 
ngạn rằng: Có ong nhà mới ra ngoài 


5 


ngõ. Ấy chỉ nghĩa phải lo cho trong nhà 
cụ túc đã, sau mới phân phát ra ngoài. 


Vậy sự thông minh cũng vậy: Trước 
phải minh về mình đã sau mới thông 
truyện khác; việc mình chưa thông đầu 
thông thiên kinh vạn quyền cũng chẳng 
đáng kể là thông, vì có câu thiên hạ thường 
nói rằng: 7/ếf nhân ứr¡ kỷ, người khôn 
ngoan thì biết mình, vậy kẻ chẳng biết 
mình thì gọi làm sao? Ôi! Tội nghiệp cho kẻ 
chẳng biết mình. Song kẻ chẳng biết mình 
mà ngờ rằng biết, thì càng tội nghiệp hơn 
nữa mà chớ. Vậy nay nên diễn ít bài cho ai 
nấy được rõ biết mình là làm sao, để cho kẻ 
đã biết mình thì giữ lấy mình; kẻ chưa biết 
mình thì lo học cho biết, kẻo một mai thấy 
mình. Xưa chẳng biết rầu mới haụ, ha xưa 
chẳng liệu, biết rầu khó toan. 


BÀI THỨ I 

Làm người trước phải biết mình, 
Phận mình chưa biết thông minh được gì? 

Triết nhân tri kỷ. Người khôn ngoan 
thì biết mình. Ai đâu dại đến nỗi mình 
không biết mình? Điều ấy nghe qua coi 
cũng lạ, mà øgẫm lại thấy cũng thường. 
Kia giả sử mà coi: øiả như ai có phép 
hiện hình anh ¡in hệt, mà đi øặp anh giữa 
đàng, ắt là anh nói người nào lạ mặt lạ 
mày, chẳng biết là ai mà chào hỏi. Dẫu 
anh soi đương đã mấy phen, vừa cất 
đương anh liền quên mặt. Song tôi đặp 
anh một lần cũng đủ làm quen, gặp một 
phen cũng còn nhớ mặt. 


Ấy xét mặt mình mà nghĩ đến phận 
mình, ai đã biết được mình thì ấy là kẻ 


øi 


khôn nøoan; người khôn nøoan thật thì 
trước phải lo biết mình. Biết mình là 
điều can hệ, vì đi đâu cũng phải mangø 
lấy mình, sống thác cũng phải vác lấy 
mình. Cha mẹ, anh em, bà con ruột 
thịt, còn có thế mà cách biệt phân ly, 
bạc vàng của cải, chức tước vinh ba 
cũng có ngày giã từ mặc thế. Còn chí 
như mình thì luôn những vuối mình, 
muôn năm chẳng bỏ, ngàn kiếp không 
rời. Vậy không lo mà biết mình thì biết 
ai? Được phú quý vinh ba, được tiền tài 
chức tước, mà không được mình, thì 
vinh ba nọ cũng vô duyên, phú quý kia 
càng thêm rối. Cho dầu thông thiên 
đạt địa, mà thiên tư không biết, địa vị 
chẳng hay thì cũng thành ra vô lối. 
Thiên văn địa lý lẩu thông, mà phận 


8 


mình làm sao không biết, thì chẳng 
qua thà thiên lôi địa tướng: nói nghe tứ 
bạo lùng đùng, ai hay nổ cái đùng rồi 
song truyện. Biết cao bay xa chạy, biết 
dò suối lặn sônø, luyện thạo nghề chơi 
khí giởn mây, biết vẫy vùng lòng sông 
đáy biển, đua bơi với chim giời cá nước, 
xem ra chẳng còn thuộc chốn trần 
øian: như vậy thật là anh hùng chấn 
thế, thật là nổi tiếng ngàn thu, song 
giả như thông thạo các điều thể ấy, mà 
phận riêng mình chẳng thông, thì sao 
cho đáng gọi là 7r¿ế? nhân vì đã quên 
câu 7? kử. 

Vậy Tri kỷ là làm sao? Là lo mà biết 
mình, lo mà nhớ lấy mình; có biết mình 
nhớ mình thì mới ở nên thân; hễ quên 
mình liền sinh trăm ương ngàn tệ. Lấy ví 


9 


dụ mà coi: nếu như phận làm học trò mà 
chẳng nhớ mình là học trò thì làm sao 
mà ở cho xứng lẽ nào mà học cho nên? 
Đã chẳng biết mình là học trò thì đạo 
thày trò cũng chẳng xem sao, việc văn 
chương cũng không ái mộ. Nghiệm ví dụ 
học trò đó mà coi, xét đến mọi người 
cũng như vậy. Hễ ai biết mình thì mới ở 
nên thân, rủi ai đã hư thân thì đó là tại 
không biết mình, hay là quên mình đi 
mà chớ. Phải chi tôi hằng nhìn biết tôi là 
thày cả; phải chi tôi hằng nhớ tôi là kẻ 
làm quan; phải chi tôi hằng suy tôi là kẻ 
làm cha mẹ v.v. thì sao đến nỗi sinh 
truyện này bày truyện nọ? Sao đến nỗi 
thiên hạ thán oán kêu van, làng xóm lôi 
thôi, cửa nhà đồi tệ; nhất thiết tại một 
câu ðấf frỉ kỷ. 


10 


Vậy kim thời trường văn minh rộng 
mở, đuốc phong hóa xa soi, sự gì lạ ai 
muốn coi thì coi, việc nào hay ai muốn 
học thì học; song tiên vàn phải học cho 
biết mình, mới xứng là văn minh thật. 
Biết mình cho thật ấy là điều thượng trí 
cao minh, đó là bài thậm chỉ hữu ích. 


Khuyên người hãy biết lấy mình, 
Triết nhân tri kỷ sử kinh có nhời: 
Lẫu thông mọi việc trong đời, 
Phận mình không biết ắt thời luống công, 
Luống công ấy sự đã xong. 
Lại thêm mắc lỗi bởi không biết mình; 
Biết mình mới thật văn minh, 
Mới nên quân tử mới thành trượng phu. 


lãi 


BÀI THỨ II 
Biết mình hẳn thật là người, 
Người cùng cầm thú ắt thời khác xa 

Người khôn ngoan thì biết mình: Biết 
mình là ai, biết mình là giống gì. Có khi 
có kẻ lại nói rằng: ai lại không biết mình? 
Phải, ai cũng biết mình là mình không 
phải là kẻ khác, anh biết anh là anh; anh 
biết miệng anh, anh biết bụng anh; anh 
ăn, anh biết miệng anh, anh đút cơm vào: 
bụng anh đói anh biết, bụng anh no, anh 
cũng hay, anh biết mình như vậy chưa 
phải là biết mình đâu. Biết mình như thế 
thì loài cầm thú muông chim cũng biết. 
Kìa loài cẩu thú nó biết mình là mình, 
nên chẳng trở lại cắn mình; nó biết bụng 
mình, nên khi đói nó cũng biết tìm ăn, 
khi khát thì đi tìm uống. Nếu loài người 


12 


biết mình như vậy mà thôi thì sao cho 
xứng câu: Duy nhân uạn uật chỉ lĩnh? Sao 
cho hợp chữ nhân dữ cầm thú hữu biệt. 
Vậy bây giờ anh đã rõ tôi nói người khôn 
ngoan biết mình là biết làm sao. Thày 
Phu-tử nói rằng: Bấf hoạn nhân chỉ bất 
kỶ trí, hoạn bất tri nhân dã: Chớ buồn vì 
người ta không biết mình, song buồn vì 
mình chẳng biết người ta. 

Mình chẳng biết người ta, ý lời ấy là 
làm sao? Là: mình chẳng biết người ta là 
người ta, mà cũng chẳng biết mình là 
người ta nữa, ấy là hai đều rất đáng buồn, 
rất đáng tiếc: Tiếc cho người thế mà 
không biết thân phận người thế, buồn cho 
kẻ có tâm linh, mà không biết dụng tâm 
linh, cho nên không biết mình cho rõ. 
Tuy đầu biết mình là con người, mà chưa 


13 


rõ con người là con làm sao. Biết con 
người có tên là con người thì chưa gọi là 
biết. Hễ có tên ắt có nghĩa, mà có nghĩa 
phải cho rành mới xứng danh xứng vị. 
Lầm thân con người mà không biết con 
người là chi, thì sao cho xứng danh xứng 
vị? Vậy hỡi đấng làm người, hãy biết 
người là chi, con người có phải như con 
cầm thú hay là khác? Sách Đại-học có lời 
rằng: Nhân tâm chỉ linh mạc bất hữu trí: 
Cái lòng con người là linh thiêng chẳng có 
ai mà chẳng có tài hay suy biết. Trong 
Kinh-thơ có câu rằng: Nhân ơi uạn uật chỉ 
lnh: Loài người là linh thiêng hơn loài 
vật. Xét bấy nhời đủ hiểu con người là chi 
và khác loài cầm thú là tại làm sao. Luận 
về phần xác mà thôi thì con người và loài 
vật chẳng khác gì nhau: vì chưng ta có 


14 


đầu mặt, chân tay, thì nó cũng có như 
vậy; ta biết ăn, biết uống, thì nó cũng biết 
như vậy, ta biết cử động, thì nó cũng biết: 
ta có sinh có trưởng, thì nó cũng có như 
ta. Luận về bấy điều mà thôi, thì thật 
Nhân dữ cầm thú uô dị: song luận cho 
sâu, suy cho chín, hiểu cho cùng, thì phải 
tìm cái điều chính làm cho người ta nên 
thật người ta. Bởi chưng mọi loài bất luận 
là loài chi, thảy điều có cái thể chất riêng, 
để biệt loài này ra khỏi loài nọ. Vậy thể 
chất riêng loài người là cái đâm nh, ấy là 
điều ta gọi là #zh hồn, ấy là điều riêng của 
con người; có nh hồn mới nên con 
người; có đầu mặt chân tay, tứ chi bách 
hài cự túc; mà không có tâm linh, thì 
chẳng qua là cầm thú. Bởi tâm linh mà 
làm cho người ta ø øạn 0ật chỉ lính; có 


15 


tam tư thất tình, biết tam cương ngũ đức, 
cũng là nhờ có tâm linh. Có tâm linh mới 
hay đàm đạo sự lý, có tâm linh mới biện 
nghị thủy chung. Con người biết nói năng 
biết đối tiếp, biết xét thị phi chân giả, biết 
so trường đoản khúc tà, đó cũng là nhờ tại 
nơi cái tâm linh. 

Xét trong bách công tứ nghiệp, tập 
nên nghiệp, luyện thành nghề, cũng nhờ 
cái tâm linh, biết buôn bán số lời tính lỗ, 
biết học hành ôn cố tri tán, cũng là nhờ 
cái tâm linh chỉ định. Có hình hài mà 
chẳng có tâm linh, thì là một khối nhiên 
vô cử động, nghĩa là có xác đó mà chẳng 
có linh hồn, thì như một khối một hòn 
chẳng hề lay động, huống nữa là đàm đạo 
thị phi, biện phân chân giả. 


16 


Ấy người khôn ngoan thì biết mình là biết 
như vậy: biết mình là người: mà cũng 
hiểu người là làm sao. Khi đã hiểu được 
điều ấy thì tự nhiên biết ăn ở xứng thể 
loài người; chẳng dám buông lòng như 
loài cầm thú, chẳng ở khờ khạc như vật 
khối nhiên, một xuất lực dụng tâm mà ở 
cho xứng câu nhấn linh ư vạn vật. 


Nhân vi vạn vật chỉ lĩnh 
Ấy phải biết mình có tính linh thiêng; 
Linh thiêng ấy của người riêng, 
Mỗi người có một mới nên con người. 
Cương tam thường nøñ an nơi, 
Nhân luân biết giữ, cuộc đời biết lo. 
Đều hơn thiệt, việc căn do, 
Tâm linh chỉ vẽ đặn dò mới hay. 
Biết mình là biết như vầy, 
Lại còn phải biết mấy bài tiếp theo. 


17 


BÀI THỨ III 
Biết mình có một linh hồn, 

Có hồn mới biết dại khôn chính tà 

Người khôn ngoan thì biết mình. Vậy 
anh đã biết mình chưa? Tôi biết mình rồi; 
tôi biết tôi là loài người, là loài có xác và 
linh hồn. Phải, anh biết như vậy là biết 
mình đó; song chưa phải là biết mình cho 
rõ; vì chưng nếu ai hỏi anh; sao mà anh 
biết mình có linh hồn, thì anh sẽ thưa lại 
làm sao? Ở anh, là bạn nghĩa tri âm, đã 
quyết tâm chính lộ, tôi xin thưa thay cho 
anh. Vậy loài người bất luận là ai, dẫu 
người trí tuệ cao minh, dẫu đứa ngu sỉ 
mộc nột, dẫu ông cổ lao, dẫu trẻ bé thơ, 
dẫu người lành mạnh, dẫu kẻ điên cuồng, 
mỗi người thảy có một linh hồn. Lương 
tâm hằng nói như vậy, chính lý cũng dạy 


18 


như vậy, bách tính hằng tin như vậy, sách 
vở cũng chép như vậy. Cần gì mắt phải 
thấy thì lòng mới tin, chớ thì câu cứ j bấf 
khả cứ mục tai chưa hề nghe sao? Ai nấy 
hãy hồi tâm lại mà hỏi mình coi thử mình 
có giống loài vật hay không. Thật ai cũng 
tin rằng mình khác loài vật, mình hơn loài 
vật, đến nỗi khi ai riếc mắng mình là đồ 
trâu, đồ chó, thì mình bèn đỏ mặt tía tai, 
lấy làm điều sỉ nhục. Lương tâm ai nấy 
cũng chứng rằng: mình biết suy biết xét 
biết muốn biết bàn, ấy là những việc phần 
xác không lẽ làm được mà cầm thú làm 
cũng nan phương. Vậy đã rõ tronø mình 
người ta phải có một hồn nào linh thiêng 
phép tắc hơn hồn cầm thú, mới làm được 
các việc thể ấy. Kìa xem chiếc tàu hỏa, cái 
xe hơi máy móc xoay vần, bánh xe chuyển 


19 
động, đó là tại có cái sức gì ở trong, mới 
được làm vậy; luận về các việc trí tài, các 
đồ cơ xảo nơi con người cũng như thế, 
phải có hồn thiêng bày vẽ sửa sang, mới 
làm nên cơ cuộc. Bởi chưng chính lý dạy 
hễ có sở diên (eZe/) ắt phải có cố diên 
(cause) như có khói thế tất phải có lửa: 
Vậy con người có trí có tài biết lo biết liệu 
mà không có linh hồn làm sao được. 

Chẳng những lương tâm và chính lý 
nói cho ta hay mình có linh hồn; mà lại 
lòng bách tính khắp nơi điều tin tưởng 
như vậy, điều nói ra như vậy. Dẫu nơi 
kinh kỳ thành thị, dẫu chốn mọi rợ quê 
mùa ai ai cũng đều tin có linh hồn. Không 
tin sao lại hô chín vía ba hồn? Ấy đã rõ 
con người chẳng những có sinh hồn như 
thảo mộc thanh ba và có giá hồn như côn 


20 

trùng cầm thú, mà lại cũng có linh hồn 
mới biết lẽ thị phi, mới tở tài giáo hóa. Gọi 
rằng ba hồn vì ý làm vậy; song trong con 
người chẳng phải ba hồn ấy ở riêng làm 
ba vị đâu, chỉ có một linh hồn mà linh 
hồn ấy gồm cả hai hồn kia, thành một 
hồn mà có đủ ba điều chẳng thiếu, vì linh 
hồn là cội rễ làm cho người ta được sinh 
trưởng, được vận động và biết suy xét 
cùng làm mọi việc khác. Bởi có linh hồn ở 
tronø xác, nên làm cho xác con người hóa 
ra trân trọng đáng kiêng đáng dè hơn xác 
cầm thú muông chim; tra tay làm thịt con 
cầm thú, thiên hạ lấy làm thị thường, cầm 
đươm chém con người ai mà khỏi ghê 
đớm, ấy là vì có linh hồn ở trong xác, nên 
mới xui lòng người ta kiêng vì dái sợ làm 
vậy. Bên lương thì cha mẹ đã qua đời, xác 


21 
đã đem chôn khỏi nhà rồi, con chúa cũng 
còn đơm cúng, vì rằng: Sự øong như sự 
tồn, sự tủ như sự sinh, ấy là dấu con cháu 
tin ông bà cha mẹ có linh hồn. 


Bởi thiên hạ xưa nay điều tin như vậy, 
cho nên trong sách vở hiền nhân để lại 
cũng có nói đến linh hồn, như quân tử 
Cicêrô cũng biết nói rằng: 7"#ên Chúa đã 
sinh loài người có tâm lnh thì làm cho loài 
người nên giống Thiên Chúa ít nhiều (Cic. 
de Leg. I, 22). Ông Salluste lại nói rõ hơn 
nữa mà rằng: 7œ có lnh hồn uà xác hồn 
làm cho ta nên giống thần tiên, xác là 
phần chưng ta uuối loài cầm thú (Sallust 
Bell. Calil). Trong sách nho nói rằng: Sử5 
kú tử quy: sống gửi thác về, vậy nếu không 
có linh hồn thì lấy chi mà về? Xét qua mấy 
lẽ thì đủ rõ làm người thì có linh hồn; anh 


22 
có linh hồn anh, tôi có linh hồn tôi, linh 
hồn nào ở trong xác ấy, mà làm cho xác 
được sinh trưởng vận động tư lương, làm 
cho con người vượt loài cầm thú. Vậy ở 
anh, anh có linh hồn, xin anh hãy dùng tài 
trí linh hồn anh một phen mà chiêm 
nghiệm các nhời tôi nói đó. 
Loài người hẳn có tâm linh, 
Xưa nay thiên hạ thảy tin như vầy; 
Việc làm tiếng nói tỏ bày, 
Lại thêm sách vở xưa rầy chép ghi. 
Vậy ai còn dám hồ nghị, 
Ấy là một kẻ ngu s¡ đã đành. 
Sống mà chẳng biết phận mình, 
Sống không an phận, chết sinh thêm rầy, 
Linh hồn sống đã không hay, 
Chết rồi mới biết, biết rầy khó toan. 


23 


BÀI THỨ IV 
Biết mình thì biết hồn tính thiêng liêng, 
Xác dầu có chết, hồn nguyên sống hoài 


Người khôn ngoan thì biết mình. Nay 
anh đã biết mình chút đỉnh, thì đã nếm 
chút sự khôn nøoan, vậy đã nếm thì hãy 
nhai cho biết mầu, ăn cho thấm vị, nghĩa 
là đã khỉ sự biết mình thì biết cho cùng, 
suy cho thấu. Anh đã biết đã tin chắc anh 
có linh hồn thì hãy biết linh hồn là làm 
sao. Linh hồn là tính thiêng liêng chẳng 
hề chế được. Ấy là bản tính linh hồn. 
Linh hồn con người khác giác hồn loài 
cầm thú vì như vậy. Hồn cầm thú ở trong 
cầm thú thì làm cho nó được sống được 
vận động mà làm các việc theo loài nó; 
song khi nó chết thì hồn nó cũng tiêu tan, 


24 


chẳng khác thể như ngọn đèn khi nó đỏ 
thì có sáng có nóng đó, mà nó tắt một cái 
thì xong truyện. Còn linh hồn loài người, 
đã cho tên là /zm, thì thật là linh, không 
hay tan chẳng hay chết, ấy là điều chắc 
thật chẳng hồ nghi, sách thánh hiền ghị, 
nhời thiên hạ nói, lý sự giữa càn khôn, 
tâm tình nơi đứa dại đũng điều làm chứng 
rằng: Lửuh hồn là thiêng liêng chẳng hề 
chết được. Gọi rằng thiêng liêng vì mắt 
xác thịt xem không thấy, bởi nó thiêng 
liêng nên nó mới làm được các việc 
thiêng liêng, chẳng cần gì phải có bách 
thể tứ chi, mới làm được, như tưởng, suy, 
ưng, muốn, luận lý, nghĩ tính, bàn bẽ 
khoa ngôn, øẫm điều kín nhiệm v.v. ấy là 
những việc thiêng liêng, nên phải có linh 
hồn thiêng liêng mới làm được. Mà hễ là 


25 


thiêng liêng tức thị là hằng sống, cho nên 
dẫu xác chết hồn cũng còn sống mãi, mấy 
trăm năm cũng còn sống, qua mấy kiếp 
cũng chẳng hề tan. Thiên hạ điều tin như 
vậy; kìa xem người ngoại giáo; ông bà cha 
mẹ chết đã mấy trăm năm cuknøx còn 
đơm cúng mãi, vì tin ông bà cha mẹ về 
hưởng dùng; vậy nếu như không tin hồn 
ông bà còn sống thì cần chi phải cúng cấp 
mãi. Lại cũng hay tin ông bà cha mẹ về 
bảo hộ cho con cháu. Vậy xác đã chết ra 
đio, mà nếu hồn cũng tan ra như mạt, còn 
lấy chi mà nói rằng: Đđo ngã tHÈ tôn, 
thành ngô gia quốc. Ñìa nghe khi trâu, 
heo, mèo, chó chết, thì nào có ai nói rằng: 
con trâu tôi qua đời rồi, con heo tôi sinh 
thì rồi v.v. mà khi kể nọ người kia chết, 
thì người ta nói ông nọ đã qua đời, bà kia 


26 


đã sinh thì, vậy tiếng gua đời tiếng sửnh 
thì, thì chỉ nghĩa linh hồn hãy còn sống. 
Lạ! Giờ chết sao gọi là Buổi sống? Giờ 
chết sao kêu bằng öở đời này mà qua kiếp 
khác chẳng qua là tại linh hồn hằng sống 
bỏ đời tạm mà đến chốn đời đời, cho nên 
mời gọi là gua đời, sinh thì. Con loài vật 
khi nó chết thì nói rằng nó chết, nó mất 
thì nói rằng: nó mất; khi nó chết không ai 
nói nó mất; mà con người đã chết thì 
người ta cũng nói rằng zwấí; vậy tiếng zmấf 
thì chỉ nghĩa con chỗ nào đó, mình không 
đặp mà thôi, chứ không phải là tiêu tan đi 
đâu; ấy những nhời thiên hạ nói, những 
cách thiên hạ làm, điều chỉ tỏ linh hồn 
hằng sống. Mà xưa nay sách vở hiền nhân 
cũng có nhiều câu chứng điều ấy, nay chỉ 
nhắc lại một câu thường nghe là câu thày 


27 


Mạnh-tử nói: Sửah kú ñ quụ sống giả 
thác uề. Lại trong sách Ấu dương Tu cũng 
nói rằng: 7ý ñ¿ nhỉ quụ, lấy giờ chết làm 
như buổi về. Vậy nếu như chết rồi hồn 
cũng nát, xác cũng tan, thì lấy chi mà về? 
Ai nấy đã rõ xác không về được vì chết rồi 
thì thối tha hư nát. Ấy vậy phải nói rằng: 
hồn oề; mà nếu như tiêu tan đi thì lấy chi 
mà về, tức thì phải nói rằng nh hồn 
hằng sống. Các quân tử ngoại đạo đời xưa 
bên Tây cũng có nói đến linh hồn hằng 
sống; như ông Ovide thì nói rằng: giời đã 
sinh người ta nên giống ảnh hình các bụt 
(Ovid. Métamorph). Vậy dẫu họ tin nhầm 
về các bụt, song cũng tin các bụt là hằng 
sốnø, vậy nếu như tin linh hồn có bản 
tính như các bụt thì cũng là tin linh hồn 
hằng sống. 


28 


Vậy người khôn ngoan biết mình thì 
cũng biết mình có linh hồn hằng sống. 
Đã biết điều ấy thì phải biết xác chết 
hồn đi đâu, mới cho là người thận 
chung truy viễn. 

Mỗi người có một tâm linh, 

Xác dầu hay chết, hồn linh sống hoài. 

Ấy điều chắc chắn không sai, 
Muôn dân thiên hạ xưa rầy vẫn tin. 

Người không giữ, chữ còn in, 

Miệng đầu muốn chối việc thì đinh ninh. 

Nếu hồn đã gọi rằng linh, 

Ắt cùng phải có /hường sinh chỉ hồn. 

Làm người đã có trí khôn, 

Phải thông mấy chữ sửnh, tồn, tủ, uong. 


29 


BÀI THỨ V 

Biết mình thì biết thưởng phạt có ngay, 
Muốn sau được thưởng sống rầy phải lo 

Người khôn thì biết mình. Biết mình 
hồn tính thiêng liêng, xác dẫu hay chết 
hồn nguyên sống hoài. Vậy sống hoài thế 
tất phải đi đâu; nếu anh không biết chết 
rồi hồn anh phải đi thì anh chưa biết 
mình cho giọn. Anh có một linh hồn 
thiêng liêng hằng sống, tôi cũng có một 
linh hồn như vậy, vì tôi cũng là loài 
người như anh. Có bao nhiêu người ở thế 
ắt có bấy nhiêu linh hồn; linh hồn ai ở 
trong xác ấy, vậy việc ai làm thì ở trong 
xác ấy: anh suy, anh muốn, anh nói, anh 
làm, thì tự tại nơi anh: anh hay nhờ, giở 
anh chịu, như có ca thiên hạ rằng: Bựng 
làm dạ chịu, bụng dạ cũng là đó. Song 


30 


thấy trong thiên hạ vốn cũng đồng nhân 
loại như nhau, nhưng lại có câu Bá nhân 
bá fính. Bởi bá nhân bá tính nếu có 
người thì tính hiền từ đức hạnh, có kẻ 
tính lại lỗ lược hoang đàng; có người biết 
thủ đạo tu thân ái nhân khắc kỷ; có kẻ lại 
mang tâm phóng túng, hiếp chúng phì 
tư, có người biết quảng trạch thi ân, cấp 
dân độ thế, như vua Vũ vua Thang; có kẻ 
lại hoành hành bá đạo suất thủ thực 
nhân, như vua Kiệt vua Trụ. Những 
người ấy ai nấy cũng có một linh hồn 
thiêng liêng sống; vậy thời khi xác chết 
đoạn, hồn mấy người ấy thảy điều về với 
nhau một noi cả sao? Sách rằng: Văn 
ương tại thượng. Tưm Hậu tại thiên, 
thế tất Kiệt Trụ không lẽ rằng tại thượng 
tại thiên; hễ không tại thượng ắt tại hạ, 


3l 


không tịa thiên ắt tại địa. Thiên ấy giáo 
hữu ta gọi rằng: 7hiên đàng. Địa ấy ta 
xưng là Đ/ư nợục. Sách Kinh Thi nói tỏ 
rõ về Thiên đàng mà rằng: Văn Vương 
tại thượng, ô chiếu ou thiên, nghĩa là vua 
Vương ở trên, được chói lói cõi giời! Nơi 
khác lại rằng: 7m uương chỉ thần đĩ tại 
thiên hĩ. Linh hồn ba vua đã ở trên giời. 
Những câu ấy điều chỉ tỏ các đấng 
nhân hiền xưa nay điều tin linh hồn kẻ 
biết làm lành lánh dữ khi còn ở thế, thì 
khi chết đoạn sẽ được lên chốn tiêu rao 
là thiên đàng; mà nếu như kẻ làm lánh 
lánh dữ được lên chốn tiêu rao thì kẻ bê 
trễ việc lành, tính hung làm dữ, thế tất 
cũng về một nơi khác gọi là hỏa ngục, để 
chịu gia hình cho xứng kỳ tội. Nơi ấy thế 
thường quen gọi là âm phú, có kẻ gọi là 


32 


hà bá, bởi đó khi họ chúc dữ cho nhau 
thì cũng có quen rằng: Diêm uương hà 
bá kéo cổ màu xuống cho rồi, ấy là 
những tiếng chỉ rõ ai nấy điều tin có 
thiên đàng hỏa ngục để cho linh hồn khi 
chết được về; câu # gu ấy là quy về một 
nơi tronø hai nơi đó, chớ nhầm mà tưởng 
rằng: Nhân tử cốt chỉ uu thổ; hồn khí uu 
thiên, nếu như vậy thì lên giời dễ lắm 
sao? Rẻ lành người dữ cũng điều lên giời 
được cả sao? Giả như anh xây một đền 
đài đẹp đế nguy nøa, mà ai anh cũng 
rước vào đó cả, họ là quân vương sĩ 
tướng, nọ là phú quý bần cùng, kẻ lành 
mạnh hẳn hoi, người tật tàn phong hủi, 
ngôi trung thần nghĩa sĩ, đứa ngụy đảng 
du côn, nhất thiết anh rước vào một đền 
ấy cả, thì ai mà chẳng cho anh là một 


33 


tên khùng lão dại? Vậy nếu như kẻ lành 
kẻ có phúc đức được lên giời mà hưởng 
câu đhụ lộc 0u thiên, thì kẻ hoang đàng 
tội lỗi phải xuống địa hình mà chịu 
quyền Tạo hóa kiên giam trừng trị, như 
nhời Kinh-thơ rằng: 7Đ¿ên (hảo hữu tội: 
Giời phạt đứa có tội, mà chưa thấy phạt, 
biết mấy kẻ làm lành mà chưa gặp 
thưởng. Vậy phải có đời sau mà thưởng 
phạt mới hợp lẽ công bình; 7⁄Zện ác 
nhược bất báo, càn khôn tất hữu tư, 
nghĩa là điều lành việc dữ, nếu giời 
không thưởng phạt ắt chẳng công. Nếu 
anh còn khinh câu ấy vì rằng: là câu 
Minh Tâm nói mép, thì anh hãy nghe 
câu Kinh-thi rằng: Phúc thiện họa dâm... 
Thiên mạnh phát tầm, nghĩa là kẻ làm 
lành sẽ gặp phúc, đứa làm dữ sẽ lâm 


34 


ương, phép giời chẳng sai nhầm được. 
Vậy ở người hữu trí, hởi kẻ minh nhân, 
hãy chiêm nghiệm bấy nhời phân giải, 
mà dốc chí tìm nẻo thiên quang, kẻo một 
mai hồn la khỏi xác, thiên đàng đà 
không thăng hưởng, địa ngục lại vương 
mang. Ô hô tam số, khốn khổ muôn đời, 
bấy giờ luống công than văn thở dài, bởi 
đã không làm lành lánh dữ. 
Biết mình hồn tính thiêng liêng, 
Xác dầu có chết hồn nguyên sống đời. 
Sống đời ắt phải về nơi, 
Thiên đàng địa ngục mặc thời than ta. 
Lành không cứ dữ không xa, 
Thiên đàng đà hỏng, lại sa địa hình, 
Tu thân tích đức định ninh, 
Địa hình ắt khỏi thiên đình được lên. 


35 


BÀI THỨ VI 
Biết mình thì biết có đấng tạo sinh, 
Cầm quyền thưởng phạt công bình 
chẳng tư 

Người khôn thì biết mình. Biết mình là 
loài người có hồn có xác, xác tạm gửi chốn 
trần gian, hồn thiêng vẫn hằng sống mãi, 
nên khi lìa ra khỏi xác ắt phải về một nơi mà 
lĩnh phần thưởng phạt, nơi ấy hoặc thiên 
đàng phúc lạc hay là hỏa ngục trầm luân, 
người khôn biết sự cùng mình là như vậy, 
song biết như vậy mà không lo tầm nguyên 
cố sự để biết cho cùng, lo cho tới, thì chưa 
øọi là khôn. Vậy đã biết rằng hồn lìa ra khỏi 
xác liền về nơi thưởng phạt là thiên đàng hay 
là hỏa ngục; sử" kú ñ? quy ấy là đó, song 
người khôn ngoan còn phải xét ai sẽ thưởng 


36 


phạt mình làm vậy. Ở đời có vua quan ban 
thưởng tôi trung thần, nghiêm trừng quân 
nghịch đảng; khi chết rồi vua quan chẳng 
làm gì được nữa. Vậy thì thiên đàng ấy ai cho 
lên, hỏa ngục kia ai phạt xuống, hay là tự 
tình mình lên xuống như vậy? Cứ theo nhời 
thày Phu-tử nói: 7U⁄ên báo chỉ dĩ phúc, 
Thiên báo chỉ đĩ họa, thì đã rõ việc thưởng 
phạt thì ở tại nơi giời, hễ ai thuận thừa theo ý 
giời thì giời để cho còn hồn là cho lên thiên 
đàng; bằng ăn ở nghịch mạnh giời thì phải 
mất linh hồn, nghĩa là phải trầm luân vào 
hỏa ngục. Bởi đó thày Mạnh-tử nói rằng: 
Thuận thiên giả tồn. Nghịch thiên giả uong. 
Bây giờ ta hãy hiểu tiếng giời nói đó là chỉ? 
Thế thường hay gọi là gời hay là Ông giòi; 
mà trong sách Nho thì gọi là 7⁄⁄ên; song 
người khôn ngoan thì phải hiểu tiếng giờ 


37 


chữ 7Uiên đó cho đúng. Vậy tiếng giờ và chữ 
Thiên nói đây thì hiểu về Đấng ngự trên giời; 
chẳng phải hiểu về bầu giời xanh xanh, con 
mắt ta thấy đó đâu; vì giời đó chẳng qua là 
khí nổi lên làm giời, bởi một khí lớn hư 
không mù mù vậy mà thôi, như nhời Hồ Thị 
rằng: / phù nhỉ ui thiên dã, bất quá mang 
mang nhất thái hư nhĩ. Giời thể ấy là giống 
bất ứng bất linh, vô tri vô giác, nên không lẽ 
thưởng phạt gì ai. Còn øờ nghĩa là Đấng 
ngự trên giời, 75/ên chỉ về chính Đức Hoàng 
Thiên, thì thật là Đấng oai quyền phép tác, 
sinh thành nhân vật cầm quyền sinh tử 
trong tay, phạt đữ thưởng lành tại đó. Bởi vậy 
nên Kinh-thơ nói rằng: 7Ö⁄ên đạo phác 
thiện họa dâm, nghĩa là: thưởng người lành 
phạt kẻ dữ là phép giời. Bây giờ có khi anh 
hỏi rằng: Nếu giờ chỉ nghĩa Đấng ngự trên 


38 

điời, 7hZên chỉ về Đức Hoàng Thiên, thì cớ 
sao thiên hạ không nói cho rõ, sách không 
chép cho rành để nhân dân cứ nhầm mà 
hiểu giời này ra giời nọ? Hễ đọc thơ phải cầu 
lý, nghe tiếng phải dò câu, cần gì phải nói đi 
gđiặn lại như tưồng truyện trò cùng con nít. 
Giả như câu này: 7ô đến trình uới làng, cho 
lôi ở trong làng, thì hai tiếng làng đó anh 
hiểu làm sao? Có phải đồng một nghĩa như 
nhau không? Hẳn không, vì tiếng đàng trước 
chỉ kể cả trong làng, chức việc làng; còn 
tiếng àng sau thì chỉ đất làng. Xét một tiếng 
làng đó đủ hiểu tiếng giờï và chữ 7iên. Vậy 
như nói rằng: Hãy (hờ giời, để sau được lên 
giời, thì hai tiếng giời đó cũng hai nghĩa, 
không lý sấp mình xuống thờ lạy giời xanh 
đó, để sau lên ở trên nó. Lẽ đâu lại thờ nó, lẽ 
đâu lại lên trên nó mà cỡi? Bởi đó chớ hiểu 


39 
tiếng: giờ một nghĩa kẻo nhầm, phải phân 
chữ 7Ù/ên cho đúng kẻo lạc. Như mấy câu 
này: Nhờ giời cho, giời sinh, giời dưỡng v.v. 
đó là chỉ Đấng ngự trên giời. Còn chí như nói 
rằng: giờ mưa, giời gió, giời động v.v. tiếng 
giời đây là chỉ giời xanh con mắt ta thấy đó. 
Chữ Thiên cũng vậy, như câu 7/ên sinh 
đức ư dư (giời sinh tài năng cho ta) hoạch tội 
uu Thiên (Phạm tội mất lòng giời. Chữ 
Thiên trong hai câu đó chắc là chỉ về Đức 
Hoàng Thiên. Còn chí như câu rằng: 7#/ên 
phú địa tái (giời che đất chỗ). Ô chiếu ou 
thiên (ôi: chói lói trên giời), chữ Øên đây chỉ 
về bầu giời đã rõ. Bởi chữ 7/ên và tiếng giời 
chỉ ý nghĩa không được phân minh, nøu dân 
có khi hiểu lẫn, nên trong đạo đã dùng hai 
chữ 7hzên Chúa hay là Đác Chúa Giời mà 
chỉ Đấng tạo thành thiên địa nhân vật. 


40 

Vậy ở người giáo hữu, hỡi bạn 
đồng banø, muốn rạng tiếng kẻ khôn 
ngoan, phận mình phải lo mà biết: Biết 
mình là nhân loại, có hồn thiêng liêng 
hằng sống; khi xác chết đoạn thì hồn về 
lĩnh phần thưởng phạt Thiên Chúa đã 
định cho, mặc việc lành giữ đã làm khi 
còn hợp cùng xác. 


Xác hồn rầy hợp cùng nhau, 
Khi hồn lìa xác, đời sau phải về. 
Thiên đàng chính thật là quê, 
Kẻ lành về đó mọi bề hỷ hoan. 
Địa hình khổ hải tân toan, 
Phạt cầm kẻ giữ gian nan đời đời. 
Ấy là phúc họa hai nơi, 
Chẳng ai khỏi một lưới giời dẫu thưa. 
Muốn thiên đàng tội hãy chữa, 
Khâm sùng Thượng Đế khắc thừa Hoàng Thiên. 


4I 


BÀI THỨ VII 
Biết mình thì biết có một chúa giời, 
Bao nhiêu thần phật ắt thời phải kiêng 

Người khôn thì biết mình. Biết mình 
có lúc bỏ đời, về nơi thưởng phạt Chúa 
Giời định cho. Vậy đã biết rằng quyền 
thưởng phạt đời sau mặc tay Thiên Chúa 
sở định tùy việc người ta đã làm. 

Nay người khôn ngoan lại xét vì làm sao 
quyền thưởng phạt, là ở tay Thiên Chúa? Kẻ 
giữ đạo Thiên Chúa cho nên thì Thiên Chúa 
thưởng, øïữ không nên thì Thiên Chúa phạt; 
còn người ngoại giáo thì cũng phải qua tay 
Thiên Chúa thưởng phạt nữa sao? Phải lắm. 
Bởi Thiên Chúa là Chúa cả muôn dân, là Vua 
chung mọợi nước, đã cho tiếng rằng Giờ, đã 
xưng øọi rằng 7Ở/ên, thì chạy đâu cho khỏi 


42 

chữ giời che, đi đâu cho khỏi câu Øên phú. 
Vậy bầu giời xanh thoát đà không khỏi, thoát 
sao cho khỏi phép Chúa Giời. Sách rằng: 
Thiên uõng khôi khôi sơ nhỉ bất lậu. Lưới giời 
lồng lộng thưa mà khó lọt, xét đó lưới giời 
chẳng để lọt ai: Dần ai ai cũng phải qua lưới 
giời, nghĩa là phải qua tay Chúa Giời. Xưa có 
kẻ hỏi thày Phu-tử rằng: Dự kỳ tỷ ư áo, nỉnh 
rrị ư táo, hà 0† đã? Nghĩa là thiền hạ quen nói 
thà nịnh vuối thần giữ bếp hơn nịnh vuối 
thần giữ nhà, thì thày nghĩ làm sao? Thày 
Phu-tử giả lời rằng: Bấi nhiên, Hoạch tội ư 
Thiên uô sở đảo dã. Nghĩa là nói như vậy 
không phải, nịnh vuối thần nào cũng không 
trúng, phải lo quỳ lụy giời mà thôi: vì dầu 
được lòng vuối thần nọ bụt kia mà mất lòng 
øiời thì nan phương cầu cứu, øô sở đảo đã. 
Xét đó anh đủ hiểu quyền cả trên hết ở trong 


43 


tay giời, nghĩa là trong tay Thiên Chúa, đầu 
anh ở vuối ai hay mấy nước mặc lòng, mà anh 
dở bụng vuối Thiên Chúa thì đố anh chạy cầu 
cứu đâu được, øô sở đảo đã. Kinh-thi rằng: 
Hữm mạnh tự Thiên, nghĩa là việc phân định 
thì ở tại nơi giời. Lại có câu khác rằng: Ký 
khắc hữu dịch phỉ nhân phất thắng; ngày giờ 
đã định kẻ dữ không lánh được. Vậy bất luận 
là ai hễ không thành tâm thờ giời nghĩa là 
Chúa Giời, thì ấy là Hoạch tội ư Thiên, mà hễ 
là hoạch tội ư Thiên ắt phải chịu câu 0ô sở 
đảo dã. Bởi đó các đấng nhân hiền xưa như 
Vũ, Thang, Văn, Vũ, Chu-công, Không, Mạnh 
v.v. đầu chưa rõ đạo giời song đã tận tâm thờ 
điời, cũng vì sợ câu Hoàng thiên chấn nộ và 
trông cho được chữ /5 lộc uu Thiên. Chưa 
từng nghe các đấng ấy thờ thần nào hay là dạy 
người ta thờ thần nào khác. Lại chính thày 


44 


Phu-tử thấy người ta bày những sự dị đoan 
sinh hại cho thiên hạ thì người ta than rằng: 
Công hồ đị đoan, ãy thật là điều hại mà chớ. 
Vậy nói tắt một lời rằng: Từ xưa đến 
nay từ đông tây chí nam bắc ai nấy thảy 
đội một giời, ở một đất; lại cũng bởi căn 
nguyên một tổ, như lời rằng: 7ứ hđi giai 
huynh đệ; và trong Kinh-thơ nói về quyền 
Đấng ngự trên giời thì rằng: Giớm 0u 0ựn 
phương; Người xem xét mọi phương thiên 
hạ. Vậy phương nào mà chẳng thuộc quyền 
øiời, người nào mà chẳng qua tay Chúa? 
Sau nữa xin anh xét hai tiếng này; cớ 
Sao người ía thì quen gọi rằng Thiên hạ? 
Thiên hạ nghĩa là ở dưới giời; trâu, heo, 
mèo, chó v.v. cũng ở dưới giời, sao khi nói 
Thiên hạ thì không hiểu về các loài ấy chỉ 
hiểu về người ía mà thôi? Hai chữ 7#iên hạ, 


45 


nghĩa là Thiên chỉ thần hạ, nghĩa là kẻ làm 
tôi tá giời, kẻ ở dưới quyền giời. Các muông 
chim cầm thú tuy nó cũng thuộc quyền 
điời, vì giời đã sinh ra cùng hằng bảo tồn 
nó, song vốn nó là vô tri vô giác, nên không 
thể làm tôi giời như loài có trí khôn. Dưới 
đất này chỉ có loài người có trí khôn, nên 
chức 7Ö/ên chỉ thần hạ ở đời này xứng cho 
một loài người. Vậy bất luận là ai hễ thuộc 
về trong thiên hạ, thì thảy phải phục quyền 
phải qua tay điời thưởng phạt cho xứng kỳ 
công đáng kỳ tội, ##u công tắc thưởng, hữu 
lội tắc trừng ấy là đương nhiên chỉ lý. 

Vậy hỡi người giáo hữu hãy vui mừng vì 
đã biết đàng thờ giời cho phải; hỡi người 
chưa biết hãy học biết cho mau. Các đấng 
hiền nhân xưa nay cũng có biết thờ giời, 


46 


nhưng thuở ấy còn mờ mờ chưa rõ, chẳng 
khác thể mặt giời khi mới rạng đông, thì 
không sáng tỏ bằng lúc chính ngọ. Nay ta 
nhằm chính nøọ mà cũng đã vào chính 
nøọ, vậy hãy thành tâm thờ giời ngõ sau 
được về giời, nói cho rõ hơn hãy hết lòng 
thờ phượng Đức Chúa Giời hầu được lên giời 
mà hưởng phúc vui vẻ vô cùng. 
Đông, Tây, Nam, Bắc tứ phương, 
Dầu phân bốn hướng cũng nương một giời. 
Người lành kẻ dữ khắp nơi, 
Phục quyền một Chúa nào ai khỏi mà. 
Sống đầu bay thẳm chạy xa, 
Chết rồi không khỏi đi qua lưới giời. 
Vậy nay gẫm lại anh ôi, 
Gẫm suy cho thấu bấy nhời biện phân. 
Sống lo thờ Chúa ân cần, 
Thác về quê thật lĩnh phần phúc thiêng. 


47 


BÀI THỨ VIII 
Biết mình thì phải biết giời, 
Giời là thiên chúa, mọi loài chứng minh 

Người khôn thì biết mình. Biết mình 
khi chết đoạn phải qua tay Thiên Chúa 
thưởng phạt. Vậy bây giờ ai muốn hỏi làm 
sao mà biết có Thiên Chúa, thì người 
khôn ngoan cũng phải biết mà thưa. Sách 
nho kết thày Phu-tử là một người khôn 
ngoan duệ trí thì tôi xin mượn nhời thày 
ấy mà thưa thế cho anh rằng: Nhân fri 
nhân, bất khả dĩ bất trí thiên, nghĩa là vì 
đã biết người mà không lẽ mà không biết 
(Chúa) Giời. Nơi khác ông ấy lại rằng: 7? 
kù tính tắc tri thiên hĩ, nghĩa là ta biết cái 
bản tính ta, ta biết dùng tài năng ta thì ắt 
ta cũng biết Đức Chúa Giời. 


48 


Vì chưng làm người mà biết xét Vậệ/ 
hữu bản mạt, sự hữu chung thủy, thì ắt 
xét lần hồi cũng biết có một Đấng trên 
hết đã sinh giời đất nhân vật ra cho có ở 
đời này. Ta suy các điều ta thấy, ta luận 
các điều ta biết, thì ta cũng lần tới cho 
đến khi biết có Thiên Chúa, như lời trong 
sách Đại-học rằng: Mạc bấf nhân kù dĩ trí 
chỉ lý, nhỉ ích cùng chi, nghĩa là bất luận 
là điều chi ta nhờ theo cái lẽ đã biết, thì 
cũng tìm lần tới cùng được. Nay luận về 
Thiên Chúa cũng vậy, ta xét các vật ta 
xem, các điều ta thấy, thì ta đủ rõ có 
Thiên Chúa. Kìa cả vầng giời đất cả bầu 
thế giới nhật nguyệt tinh thần, dưới đất, 
thanh ba thảo mộc, tứ thời bát tiết, sinh 
gđiỗ cứ thì, lục khắc ngũ canh vần xoay cứ 
độ. Ấy ai sinh nên, ai gầy dựng? Ai bảo 


49 


tồn cho được vững bền, ai bài bố cho 
thành nề nếp? Một vật tế vi không kẻ làm 
nên thì cũng không lẽ có, huống nữa cả 
cuộc càn khôn, nếu không Đấng Tạo-hóa 
thì sao cho thành, không ai giữ gìn thì sao 
cho vững, như có lời thày Quan Doãn-tử 
tằng: Thiên tự thiên hữu u¡ thiên giả dã, 
như ốc châu đãi nhân nhì thành, tất bất 
tự thành, nghĩa là giời đất chẳng phải tại 
nó mà sinh nên được, phải có kẻ làm nên 
điời đất thì mới có, cũng như cái nhà 
chiếc thuyền, phải có người ta làm mới 
có, chẳng phải tự mình mà có. Ấy một vị 
tiên-sinh ngoại giáo mà còn biết nói lẽ 
chắc chắn làm vậy, thì cần gì phải kiếm lý 
đâu xa nữa. Nhưng nay cũng trưng thêm 
ít câu cho anh hay trong sách vở quân tử 
ngoại giáo bên tây bên tàu có nhiều đấng 


50 

năng nói về Thiên Chúa dầu không dùng 
hai chữ Thiên Chúa, song cũng dùng 
tiếng nọ tiếng kia thì ý nghĩa cũng đồng. 
Vậy quân tử Cicêrô nói rằng: 7rong (hiên 
hạ không có dân nào mọi rợ đến nổi 
không biết phải có Thiên Chúa, dầu 
không biết được Thiên Chúa là làm sao 
mặc lòng. Cic. de Leg. I, 24; Tuscul. I. 30 
etc...) Ông ấy lại rằng: A¿ dại đến nỗi xem 
lên giời mà không biết có Thiên Chúa? 
(Cic. Harusp. resp. IX) ông ấy nói một lý 
tắt mà rằng: 7a xem các uiệc Thiên Chúa 
làm, thì ta nhìn biết có Thiên Chúa (Cic. 
Tusc. I. 70). Quân tử Sênêca rằng: Ñ?¿ đi 
làm điều gì lỗi mà kẻ khác không biết, thì 
chớ ngờ rằng mình được uiệc, uì có một 
Đấng hằng có hiện tại trước mặt ta, 
Người biết hết mọi sự (Senec. apud 


51 


Lactant. VI. 24). Trong sách Kinh-thi (đại- 
nhã) nói rằng: Thượng thiên chỉ tải uô 
thanh uô xú nghĩa là trên giời có chở một 
Đấng không tiếng không hình, ấy nghĩa là 
một Đấng thiêng liêng. Trong sách nho 
các đấng hiền nhân khi nói về Thiên 
Chúa, thì quen dùng chữ 7?7zên hay 
Hoàng thiên hay là Thượng đế; như mấy 
câu rằng: Thiên sinh đúc ư dư... Dư úy 
Thượng đế bất cẩm bất chính... Hoàng 
thiên Thượng đế giáng trung ư hạ dân 
ø.ø. Trong mấy câu ấy cùng nhiều câu 
khác làm chứng tỏ thày Phu-tứ đã dạy cho 
thiên hạ biết có một Đấng cao cả trên hết 
cai trị giời đất, Đấng ấy gọi là Thiên Chúa 
đó, thày Mạnh-tử cũng năng nói về Thiên 
Chúa, như khi người nói rằng: 7Tồn k (âm 
dưỡng k tính sở dĩ sự thiên dã, nghĩa là 


32 


giữ cái lòng cho thánh, tập cái tính cho 
thuần, mà thờ Chúa Giời. 

Diễn mấy lẽ, trung mấy lời người 
khôn ngoan đủ tỏ giữa càn khôn, ắt có 
một Đấng cao sang trên hết. Đấng ấy đã 
sinh thành cùng hằng bảo dưỡng mọi 
loài mọi vật; Đấng ấy thật là chí tôn vô 
đối, hiệu đảng nan danh, không biết lấy 
tên nào mà xưng ra cho xứng, nhưng vậy 
điáo hữu tạm dùng hai chữ Thiên Chúa 
mà gØọi Người; cũng đồng nghĩa như 
trong sách nho gọi rằng: 7¿ên, Hoàng 
Thiên, Thượng Đế. Vậy ở người giáo hữu 
đã biết Chúa chí tôn thì hãy lo thành tâm 
kính phục, ai chưa biết thì hãy tầm cố 
truy nguyên, kẻo nhầm câu #oành thiên 
chấn nộ. 


33 


Mọi loài thấy có chân nguyên, 
Ấy là chính lý đương nhiên giữa đời. 
Rìa xem cảnh cuộc đất giời, 
Nếu không Thiên Chúa vậy thời ai sinh. 
Vả thêm nhiều chứng đinh ninh, 
Hiền nhân ghi chép sử kinh di truyền. 
Chữ Thiên Thượng Đế, Hoàng Thiên, 
Tuy đầu khác hiệu, ý duyên cũng đồng. 
Làm người phải xét cho thông, 
Biết mình cho tỏ mới trông nên người. 


BÀI THỨ IX 
Biết mình, thì biết phải thờ đấng 
chân nguyên 
Vô thanh vô xú linh thiêng đời đời 
Người khôn thì biết mình. Biết mình đã 
có một Đấng sinh ra: Đấng ấy đã sinh 


54 


dựng giời đất cùng sinh ra tổ tiên mình, 
rồi tổ tiên lại sinh ra con cháu, sinh lần 
sinh hồi sinh cho đến đời mình. Đấng ấy 
tuy hiệu đảng nan danh, sonø ta đã mượn 
một tên tùng tiệm mà xưng gọi là 7Thzên 
Chúa. Vậy người khôn ngoan đã biết bản 
tính mình là làm sao, cùng đã biết Thiên 
Chúa là Đấng sinh ra mình, thì lại muốn 
học cho cùng cho biết Thiên Chúa là làm 
sao. Vậy Thiên Chúa là Đấng tự hữu hằng 
có đời đời; là Đấng thiêng liêng vô hình vô 
tượng; là Đấng sáng láng toàn thiện toàn 
năng, tắt một nhời rằng: Có một Thiên 
Chúa là Đấng có đủ mọi sự giọn tốt giọn 
lành chẳng khiếm khuyết một mảy tơ 
hào, hằng thanh nhàn vô chung vô thủy. 
Người là Đấng tự hữu nghĩa là bởi mình 
mà có, chẳng ai sinh Người ra được. Vì 


S2 


chưng Người là Đấng trên hết; mà Đấng 
trên hết thì tất nhiên phải tự hữu. Ví dụ 
như số 2, 3, 4, 5 v. v, thì nói được số 1 
sinh ra, vì 1 với 1 là 2; 1 với 2 là 3 v. v. Mà 
chí như số 1 thì không biết nói số nào 
sinh, vì nó là số trên hết. Thày Mạnh-Tử 
nói mấy câu rất xứng về Thiên Chúa tự 
hữu mà rằng: Mạc chỉ 0i nhỉ 0ì giả Thiên 
đã, nghĩa là Đấng chẳng chịu ai sinh ra, 
mà hay sinh ra được loài khác thì ấy là 
Thiên (Chúa). Lại có câu khác rằng: 7 
hấu tác 0i giả Thiên dã, nghĩa là bởi mình 
mà có và có phép bởi mình mà sinh ra 
(các vật khác) thì ấy là Thiên (Chúa). 
Trong sách nho quen gọi Thiên Chúa là 
Thượng Đế, thì có người quân tử kia giải 
hai chữ Thượng Đế mà rằng: 7hượng đế 
nhất dã, dĩ kù tể chế, uạn uật chỉ uì chỉ 


56 


chủ tắc u‡ chỉ đế. Nghĩa là Đấng Thượng 
Đế chỉ có một bởi phép tắc Ngài mà làm 
nên muôn vật, và làm chủ nó cho nên 
xưng Ngài là Đế nghĩa là Vua. Xét câu ấy 
đủ rõ các đấng nhân hiền xưa nay điều tin 
có một Đấng tạo hóa cùng bảo tồn vạn 
vật. Các đấng ấy điều tin thật Thiên Chúa 
là Đấng thiêng liêng và thông biết mọi sự. 
Kinh-thi nói: 7rên giời có một Đấng 
không tiếng không mùi, Thượng thiên chỉ 
tải uô thanh vô xú, Thày Phu-tử nói: Xem 
không thất, lắng tai mà không nghe, Thị 
chỉ nhỉ phất kiến, thính chỉ nhỉ phất uăn. 
Thày Chu Hi nói về sự Thiên Chúa thông 
minh mà rằng: Thiên chỉ thông rmmính 0ô 
sở bất cập nghĩa là Thiên Chúa rõ biết 
chẳng có nơi nào mà Người chẳng soi 
thấu. Sách Kinh-thi có một câu rõ ràng 


57 
nói về sự Thiên Chúa ở khắp mọi nơi 
hằng xem thấy mọi sự, câu ấy cùng có 
trưng trong sách Trungø-dunø mà rằng: 
Tướng tại nhĩ thất thượng bất quụ uu ốc 
lậu, nghĩa là Người thấy con tỏ rõ trong 
nhà con, dẫu phòng kín đáo lắm đến nỗi 
sự sáng chẳng lọt vào được, thì Người 
cũng thấy, nên thà con đừng làm điều gì 
đáng hổ ngươi. Vì vậy nên sách Trung- 
dung khen người quân tử hằng dái sợ 
Đấng mình không thấy và kiêng nể Đấng 
mình chẳng nghe. Vậy ở anh, anh muốn 
làm người quân tử thì cũng phải như vậy. 
Trong các sách nho quân tử ngoại giáo 
xưa đã làm thì không thiếu chi câu nói về 
Thiên Chúa và bản tính quyền phép ngài, 
song không phải nói chi đài lời, nay chỉ 
trưng thêm cho anh một câu thày quan 


38 


Doãn-tử chú nghĩa Kinh-thi mà rằng: 
Thiên địa tuụ dại hữu sắc hữu hình, hữu 
số hữu kháng, Ngô hữu phi sắc, phi hình, 
phi kháng số, phi nhĩ thiên nhiên, địa địa 
tồn... sinh sinh giả bất sinh, tử tử giả bất 
tủ, tắc thị thiên thiên giả phi thiên, địa 
địa phi địa... Thiên trưng chỉ Thiên. 

Phải chi mấy thày nho giải câu ấy cho 
rành, ắt chẳng có ai mở miệng nói rằng 
không có Thiên Chúa. Vậy câu ấy nghĩa là 
“điời đất đầu to lớn; cũng có sắc, có hình 
có số chừng bao lớn; còn Ta (Thiên Chúa) 
thì có bản tính không có sắc không có 
hình cũng không có số chừng bao lớn. Bởi 
không mà Tao đã làm cho giời có giời, đất 
có đất. Các vật sinh ra (ở đời) đó là Đấng 
ấy sinh ra mà Đấng ấy chẳng ai sinh ra; 
các vật gì chết thì chính Người làm cho 


59 


chết, còn phận Người thì chẳng hay chết. 
Ấy vậy Đấng đã sinh ra giời có giời, thì 
Đấng ấy chẳng phải là giời đâu; Đấng đã 
sinh ra đất cho có đất thì cũng chẳng phải 
là đất đâu. Giữa giời có một giời.” Ở anh 
quân tử ngoại giáo nói về Thiên Chúa như 
vậy thì còn chi nữa mà nghi nan. Ga 
giời có một giời nghĩa là giữa bầu giời đất 
đây thì có một Đấng, thế gian quen gọi là 
giời hay là ông giời mà bên đạo kêu bằng 
Đức Chúa Giời cho rõ hơn. 
Giữa giời có một Chúa Giời, 
Hằng có đời đời vô thủy vô chung. 
Thiêng liêng sáng láng vô cùng, 
Oai quyền, phép tắc, khoan dung tốt lành. 
Chí công chí thánh chí thành, 
Dựng nên muôn vật, tạo sinh nhân loài. 
Ấy điều chân thật không sai, 


60 


Khuyên người quân tử nhớ hoài đừng quên. 
Đời này øiữ đạo cho nên, 
Phượng thờ Thiên Chúa để đền công ơn. 


BÀI THỨ X 
Biết mình phải giữ dạo ngaụ, 

Phượng thờ thiên chúa giúp giâu chớ sờn 

Người khôn thì biết mình. Biết mình là 
điống thụ sinh, công ơn Tạo hóa buộc 
mình phải lo. Người khôn ngoan hằng biết 
phận mình như vậy, nên ở đời chẳng dám 
lửng lơ kẻo một mai nan phương cầu cứu. 

Bởi vậy người khôn ngoan còn biết 
mình ở đời phải làm chi cho được đền ơn 
Thiên Chúa, ngõ sau được về giời với 
Người kẻo phải loại ra như đứa thất trung 
mà về nơi khôn cùng khốn nạn. Vậy 


61 


muốn đẹp lòng Thiên Chúa và đền ơn giải 
nghĩa chút tỉnh cho thỏa công sinh thành 
bảo dưỡng thì hãy giữ đạo Thiên Chúa cho 
nên, chớ hề dám lu du li. Đạo Thiên Chúa 
ấy là đạo chính, vì dạy ta cho biết thủy 
chung bản mạt, có căn cước bởi giời lại 
dạy ta cho biết đàng lên giời; các nhân 
hiền thời xưa đầu chưa biết đạo chính cho 
rõ, sonø cũng biết rằng có một đạo chính, 
mà đạo ấy bởi giời đem xuống như lời 
sách Trung Dung rằng: Minh đạo chỉ bẩn 
nguyên xuất ư Thiên. Đã rõ ràng đạo ấy 
sinh ra bởi giời. Đạo sinh ra bởi giời nghĩa 
là Đấng ngự trên giời ban xuống để cho 
nhân dân khắp tứ phương được biết mà 
thờ Đấng ấy. Bởi có đủ rõ đạo chẳng khá 
bởi nhân tâm bày đặt, nếu nhân tâm bày 
đặt thì đó chẳng phải là xuất ư thiên. Thày 


62 


Phu-tử thấu thiên hạ theo nhân tâm vật 
dục mà chẳng xem sao đến đạo giời thì 
người than rằng: Đạo chỉ bấ! hành hĩ 
phù. Ôi! Người ta chẳng lo giữ đạo. Ông ấy 
lại rằng: Đạo chỉ bấ! hành dã, ngã tri, chỉ 
lũ. Trì giả quá chỉ, ngu giả bất! cập. Nghĩa 
là người ta không giữ đạo thì ta biết rồi 
đó: Người ta không giữ là tại người đó trí 
thì đi quá hạn, người nøu si thì đi chẳng 
tới nơi. Đ¿ quá hạn là làm sao, anh hiểu 
không? Đi quá hạn là tại mấy người có trí, 
thì có kẻ ỷ thế tài mình thông minh, lấy ý 
riêng mình làm phải, chẳng còn muốn 
nghe ai, nên ban đầu thì ở trong đạo 
chính, đến sau thì lạc nẻo tà, Kia như 
Ariô, Nestoriô. Tertulianô v.v. Ấy là ứ¡ giả 
quá chỉ. Còn Nợu giả bất cập thì nhiều 
lắm. 


63 


Bất cập nghĩa là đi không kịp, anh 
thấy người ta khi đi đàng với ai mà đi 
không kịp thì tại chi? Kẻ thì tại tính rù rờ 
đi chậm, người thì vì ươn ế ngại đi, kẻ thì 
bởi mang gánh theo mình nhiều đồ đạc, 
mà ai càng mang nhiều thì càng khó đi 
cho kịp. Ấy người ta ở đời theo đạo không 
kịp cũng vì những cớ ấy; kẻ thì vì chấp 
mê theo tính ngây muội chẳng xét đàng 
nøay lẽ chính, tưởng rằng ai thể nào mặc 
ai, mình ở lương ương như vậy cũng 
được; kẻ lại vì biếng nhác trễ tràng 
chẳng muốn chịu khó cho được rỗi linh 
hồn; kẻ thì vì vướng vất tư tình, vọng cầu 
thế phúc, chẳng muốn øỡ mình cho khỏi 
dây tơ hồng sắc dục, thêm lao đao giữa 
đồng tiền tài, nên nẻo chính càng ngày 
càng xa, đàng tà một lâu một tới. Ấy là 


64 


mắc đồng gánh nặng khó theo kịp đạo 
lành. Sách dạy ta phải làm sao cho được 
theo đạo thì rằng: 7/Ến kinh cúc nhỉ tầm 
đại đạo. Phải phát gai nhổ cỏ mà tìm đạo 
cả; lại có câu khác rằng: Bạ ân uụ đĩ 
đổ thanh thiên, gạt mây rẽ móc để thấy 
giời xanh. Ấy chỉ nghĩa là muốn tìm đạo 
thánh cho được lên giời thì phải đứt các 
vòng vướng vất tội tình là như gai góc 
lán đàng, là như mây đen che phủ. Ta 
nghĩ cuộc đời nhất đán phù sinh, rầy có 
mai không, sớm tươi chiều héo thèm chi 
đó mà bỏ phúc trường sinh... 


Thèm chi của tạo sinh mà quên ơn 
Tạo hóa. Thôi, làm người quân tử hãy lo 
biết mình như vậy, biết cho thấu căn 
nguyên, biết cho cùng bản mạt. Nay nên 
kết lại rằng: Người khôn thì biết mình, 


65 
biết mình là con người có linh hồn và xác, 
xác một mai giã cuộc thế trần, dầu vinh 
ba phú quý đầy biển tràn non, cũng giã từ 
mà về năm ba thước đất; còn linh hồn thì 
thiêng hằng sống phải về chốn đời đời; 
đời đời ấy là thiên đàng vinh phúc, hay là 
hỏa ngục trầm luân. Ấy là hai nơi vĩnh 
viễn Thiên Chúa đã sắm mà thưởng công 
đức kẻ lành, cũng để gia hình kẻ dữ. Mà 
Thiên Chúa ấy là ai? Ấy là Đấng dựng lò 
Tạo hóa, sửa bức càn khôn. Mọi loài mọi 
vật trong giời đất thảy bởi Người dựng 
nên mới có. Còn chính Người là Đấng vô 
thủy vô chung, toàn năng toàn thiện là 
Chúa cả muôn dân, làm Vua chung mọi 
nước, nên ai nấy phải kính tôn phụng thờ. 
Muốn kính tôn phụng thờ Thiên Chúa cho 
nên, cho biết cách, thì hãy giữ đạo Thiên 


66 


Chúa. Mà đạo Thiên Chúa ấy là đạo nào 
thì anh đã rõ đạo ta đang giữ bây giờ. Thế 
đian có ngạn rằng: Lụa íốf xem biên, 
người hiền xem tướng. Nay luận về đạo 
cũng vậy; xem luật phép trong đạo, suy 
cách ăn thói ở bổn đạo thì đủ hiểu đạo 
chính là đạo Thiên Chúa chẳng lo nói chỉ 
dài. Đời tam đại Hạ Thương Chu có nhiều 
đấng giữ đạo Thiên Chúa; song lúc bấy 
điờ chưa có Đấng Chúa sai xuống thế mà 
dạy đạo cho rõ. Bởi đó trong sách nho 
chưa nói việc đạo cho rành, đến nỗi có 
nhiều lần có kẻ hỏi Phu tử về việc đời sau, 
thì thày cũng không biết giải làm sao, nên 
thày chỉ kết một câu mà rằng: Thánh 
nhân hữu sở bất tri, ấy đời ấy đạo Thiên 
Chúa như thể mới rạng đông, mà đời nay 
đã lên chính nøọ, vì đã đến kỳ 7»ượng Đế 


67 


giáng trung uu hạ dân, cho nên sự đạo 
Người đã dạy truyền đã tỏ rõ. Vậy ở anh là 
người giáo hữu, anh hãy mừng và cám tạ 
ơn người đã đem anh vào đạo chính; anh 
hãy biết mình phúc lộc là thế nào? Hãy 
dùng phúc cho nên, ngõ đời sau đắc câu 
vĩnh phúc. Bằng bấy lâu anh chưa biết 
mình cho thấu căn nguyên cùng bản mạt 
như vậy, thì hãy kíp lo kẻo nhỡ thời hối 
nhi bất cập. 

Hối nhi bất cập anh ôi! 
Khuyên anh lo hối, lôi thôi thêm rầy. 

Cuộc đời khác nữa chờm mây, 
Sánh dường bọt nước ví tày chiêm bao, 

Sống không liệu chết làm sao, 
Thiện ác đáo đầu hữu báo ư chung. 

Người khôn phải nghĩ cho cùng, 
Trạch thiện nhi thùng, mới gọi rằng khôn, 


68 
Khôn thì trước phải khôn hồn, 
Là lo thờ Chúa chí tôn chí thành, 
Đời nay nắm giữ đạo lành, 
Dấu lâm số bạc cũng đành dạ son. 
Như vầy mới gọi rằng khôn, 
Rằng khôn như vậy xác hồn mới yên. 


BÀI TỔNG LUẬN 


Có chữ rằng: V7 (hiện lối lạc, đạo lý 
tối đại, làm lành tất đỗi vui, lẽ đạo rất 
cao cả: Vậy làm lành trước phải lo tu 
đạo, vì đạo là chính đàng dạy dỗ cho ta 
biết làm lành để sau được về quê lành là 
nơi hỷ hoan khoái lạc, ấy là vi thiện tối 
lạc. Nếu vi thiện là điều tối lạc, thì bất 
vi thiện ắt phải lạc trong tối. Vậy hỡi ai 
chưa biết đạo chính thì hãy tìm cho 
biết, vì hễ không biết đạo chính ấy là 


69 


không biết mình, mà hễ không biết 
mình sao đáng gọi là quân tử, sao cho 
xứng chữ triết nhân. Vì hễ không biết 
mình bởi đâu mà có, không biết mình ở 
đời phải làm chi, không biết mình chết 
rồi phải đi đâu, thì có lẽ nào mà biết câu 
vi thiện? 

Đạo lý tối đại đầu nói mấy cũng không 
cùng, bàn lâu cũng không hết, tôi diễn 
qua mấy lời ai biết suy cũng hiểu, mà 
đã hiểu tức thị chẳng dám giả lơ, một 
lo mà tìm cho cùng đạo lý. Tôi diễn 
mấy bài tôi chẳng vịn lý trong đạo, 
chẳng trưng câu sách nào trong đạo, 
một trưng sách nho và sách quân tử 
ngoại giáo mà thôi, chẳng phải vì mấy 
sách ấy mạnh lý hay là rõ ràng hơn 
sách đạo đâu: song kéo có kẻ nghĩ 


70 


rằng: Tự gia ưng, tự gia u¡ chứng, nên 
tôi mới lấy sách ngoại mà làm chứng 
sự đạo để cho ai nấy chẳng còn nói lý 
đì nữa, một lo tùng phục lẽ ngay mà 
tìm về chính lộ. 

Tìm về chính lộ mới rằng khôn, 
Khôn vậy phải lo kẻo thiệt hồn. 

Hồn thiệt một phen vào địa ngục, 
Ngục xa ngàn dặm cách thiên môn. 

Thiên môn muốn nhập tìm chính lộ, 
Chính lộ phải thờ Đấng chí tôn. 

Tôn kính thành tâm như đã biết, 
Biết mình như vậy ấy là khôn. 


7l 


MỤC LỤC 
BÀI THỨ I: Làm người trước phải biết mình, Phận 
mình chưa biết thông minh được gì?.......................-------: 6 
BÀI THỨ II: Biết mình hẳn thật là người, Người 
cùng cầm thú ắt thời khác xa.........................---.---2+s¿ 11 
BÀI THỨ III Biết mình có một linh hồn, Có hồn 
mới biết dại khôn chính tà......................-- 2-2-5 sess+sezs 17 
BÀI THỨ V Biết mình thì biết thưởng phạt có 
ngay, Muốn sau được thưởng sống rầy phải lo............. 29 
BÀI THỨ VI Biết mình thì biết có đấng tạo sinh, 
Cầm quyền thưởng phạt công bình chẳng tư.............. 35 
BÀI THỨ VII Biết mình thì biết có một chúa giời, 
Bao nhiêu thần phật ắt thời phải kiêng........................ 41 
BÀI THỨ VII Biết mình thì phải biết giời, Giời là 
thiên chúa, mọi loài chứng minh...............................-- --- «+ 17 


BÀI THỨ IX Biết mình, thì biết phải thờ đấng 
chân nguyên Vô thanh vô xú linh thiêng đời đời 


